TUỆ TÂM THIỀN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 


THIÊN TUỆ TRŨNG 
ĐÙI THƯỜNG 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 


TIIIN TUỆ TBROIIC ĐỜI THƯOIC 


Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
Applied Buddhism Institute 


Nhà Xuất Bản Tuệ Tâm 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 2 


Núi Nitủ c0 Nhau Ngile 


Đây là quyền cầm nang nhỏ hướng dẫn giúp Bạn hành trì 
Thiền trong đời sống bình thường. 


Nó chỉ nhằm mục đích phá bỏ những định kiến sai lầm về 
Thiền. Chữ Bhavana có nghĩa là phát triển, dịch sang Anh ngữ 
là Meditation và sang Việt là Thiên. Thực sự phát triển có nhiều 
cách nhằm tăng trưởng sự tỉnh giác của Bạn đề sống cuộc đời 
có ý nghĩa hơn. 


Mời Bạn mở cánh của Thiên nhé.... 


1. THIÊN NGÒI 


Khởi đầu, Bạn hãy quán xét các động tác của Thân từ lúc tác 
ý muốn ngồi thiền đến lúc có thể ngồi xuống. Thật chậm rãi 
hướng mắt và di chuyên Thân về chỗ ngồi thiền, Bạn nhận biết 
rõ từng cảm thọ sinh ra do sự di chuyên Thân cho đến khi ngồi 
vên. 

Bạn hãy ngồi một cách tự nhiên thoải mái. Ngồi theo cách nào 
cũng được vì mục đích của Thiền Tuệ là huân tập đề phát sinh 
Tuệ. Hãy thở ra thở vào nhẹ nhàng, chậm rãi, rõ ràng, Bạn nhé. 
Đừng cố gắng thở mạnh vì như thế Bạn tạo ra chú tâm về Sắc 
(rupa). Nó sẽ làm Bạn chóng bị mệt mỏi. Làm như thế cũng có 
thê được hiểu như là hơi tàn nhẫn (attakilamthânuyoga) với cái 
Thân của Bạn một cách vô ích. Nếu hơi thở nhẹ quá (soft) Bạn 
sẽ không nhận biết hơi thở ra vào ngày lỗ mũi của Bạn, như 
vậy, Tuệ cũng không phát sinh. Quan trọng là Bạn phải nhận 
biết hoạt động thở ra, thở vảo. 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 3 


Hãy tập trung chú ý vào hơi thở nơi chót mũi. Bạn nên nhớ là 
chú tâm vào hơi thở Ra Vào chớ không chú tâm vào cái chót 
mũi, kẻo thành ra “Thiền chót mũi”. Hơi Thở Ra Vào đều nhận 
biết rõ, sự ra vào, bản chất, cường độ, nhiệt độ..vân vân. Bạn 
KHÔNG được chú \ đến cái Thân của Bạn. Lúc đầu Bạn ngồi 
như thế nào thì Bạn sẽ phải giữ y nguyên như thế cho đến khi 
xả thiền. Bạn không nên để cho Tâm chạy lăng xăng. Bạn chỉ 
chú ý đến những cảm giác (sensations) xảy ra ngay nơi cái chót 
mũi. Bạn phải tăng cường cảnh giác cái Tâm và cương quyết 
không thay đổi cách ngồi trong suốt thời gian Thiền ngồi. 

Có ba loại Tuệ sẽ xuất hiện trong bắt cứ lúc nào trong suốt thời 
gian hành trì. Cái thứ nhất là Chánh Tỉnh Tấn Sammâvâyama. 
Cái này giúp Bạn luôn tỉnh giác tiễn bộ và sẽ đưa đến Tuệ Tỉnh 
Giác hay gọi là Tuệ Sát Na Định. Cái thứ hai là Chánh Niệm 
Sammâsati. Cái này giúp Bạn biết rõ Nhân Quả của việc Bạn 
làm, sẽ tang trưởng Tuệ Nhân Quả. 

Cái thứ ba là Chánh Định Samâsamâdhi. Cái này giúp Bạn 
không bị các yếu tố khác làm xao lãng, và sẽ làm nền tảng cho 
Tuệ Cận Định. Chỉ bằng chú tâm liên tục vào hơi thở ra vào thì 
Bạn đã và đang phát triển được ba (3) cái chi quan trọng của 
Bát Chánh Đạo. 

Bạn có thể chú tâm theo dõi dòng hơi thở ra vào một khoảng 
thời gian để có được cái Định trước khi bước vào thực hành 
Thiền Tuệ. Có người chỉ cần 5 phút là vào Định, nhưng cũng 
có người cần đến 45 phút. Tuỳ theo sự tập trung và điều kiện cá 
nhân cơ thể, môi trường, cách sống hằng ngày của Bạn. Những 
điều kiện này không dính dáng øì đến cá tính của bạn là Tu Sĩ 
hay Cư Sĩ. Bạn phải có Định trước rồi Tuệ mới có thể phát 
triển theo Thiền Tuệ. Khi Bạn đã vào Định được rồi, thì Bạn có 
thể xả không cần lưu tâm nhiều đến cái sự ra vào của hơi thở 
nơi chót mũi nữa. Khi Bạn bắt đầu chuyền từ Định (samatha) 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 4 


sang Tuệ (vipassana). 
Bạn cần thêm hai chỉ nữa(piannâ magganga) của Bát Chánh 
Đạo; đó là Chánh Tư Duy (sammâ sankappa) và Chánh Kiến 
(sakkâyaditthi). Bạn chỉ cần quan sát nhận diện những hiện 
tượng cảm giác (sensatlons) xảy ra nơi thân (body) của Bạn 
(rupa), lắng nghe và hiểu biết cơ thể của chính Bạn. Cái này 
gọi là khandâ. Bạn cần nỗ lực chớ để lầm lẫn với cái NGÃ 
(self, I của Bạn. Không nên để cho sự chú tâm rời những 
cái cảm giác, sensations, của thân. Khi Bạn luôn quấn theo 
sát, bám sát theo cái Thân thì những cái gì (sensations), hiện 
tượng, cảm xúc, xuất hiện nơi Thân sẽ bị Bạn đều nhận biết và 
tóm gọn. 
Nếu bạn nhận biết cái đau phát sinh, Bạn chỉ cần theo dõi cái 
đau đó (pain feelings) với những câu hỏi như sau: 

“Người đang nhận biết đau đó là 

Tôi hay chỉ là cái Ngũ Uấn ?” 
“Có cái Tôi trong cái đau đó không 2, nếu có tại sao nó không 
bị Tôi ngưng không cho đau nữa ?” 
“Tôi có thể nói rằng chỉ có cái Khandâ đang báo cho Tôi biết 
về tính chất của Tôi chăng ?” 
Khi Bạn nhận biết và hiểu rõ răng Không có cái TÔI (1, Me) 
trong cái đau mà Bạn cảm nhận thì Bạn đã từ từ triệt tiêu cái 
chấp Ngã (atta) hay nói đúng hơn là Chánh Kiến (sakkâyadit- 
thi). Thế là Bạn đã thực trải nghiệm và thâm thấu rõ bản chất 
của cái Ngã (anatta). 
Như thế, bạn có thê tự tin rằng khi cái Ngã bị tiêu diệt thì cánh 
cửa ác đạo (apâya) đã bị đóng lại. Cánh cửa Niết Bàn 
(nirvana) sẵn sàng mở ra chờ Bạn bước vào. 
Chớ nên quá vội tự tin và ngưng ở đây. Hãy tự hỏi những câu 
như sau: “Cái đau này xảy ra như thế nào? bằng cách nào?” 
“Cái cảm giác đau (pain sensations) không thay đổi?” Bằng 
như thế, bạn sẽ khám phá và chứng nghiệm rằng các cảm thọ 

Thiên Tuệ trong đời thường Trang 5 


đau này luôn thay đổi. Phần đầu của nó không giống phần sau. 
Khi Bạn chứng nghiệm được sự Sinh và Diệt của các hiện 
tượng trên cơ thể của chính Bạn thì xem như Bạn đang bắt đầu 
tiễn vào Thiền Tuệ (vipassana) và Năng Lực Tuệ bắt đầu phát 
sinh tự nhiên. 

Cuối cùng thì chắng còn cái gì cho Bạn quán xét nơi cơ thê 
nữa vì chúng tự biến mất ngay khi Bạn nhận biết chúng nó. 
Bạn lại phải quay lại quán chiếu cái hơi thở ra vào nơi chót 
mũi của Bạn. 

Trong khi Bạn nhận biết các hiện tượng xảy ra trên cơ thể 

của chính Bạn, thì Bạn cũng nhận biết sự Diệt (biến mất) của 
chúng nó. Nếu Bạn nhận biết sự Diệt của chúng nó thì Bạn đã 
trừ bỏ sassataditthi. Nếu Bạn nhận biết sự Sanh của chúng thì 
Bạn đã trừ bỏ ucchedaditthi. Và cứ như thế Bạn sẽ trừ bỏ Tà 
Kiến về Thân (tức là sự trường tồn của Thân). Thân kiến là l 
trong 5 cái trở ngại lớn cản trở người tu hành chứng ngộ Thánh 
quả Tư Đà Hoàn. 
Khi Bạn quán chiếu một chi của Ngũ Uẫn thì bốn chi khác 
cũng xuất hiện cùng một lúc để hoàn thành 5 uân. Bạn cũng 
phải ghi nhớ các thứ theo sau là Vô Thường, Vô Ngã, Khổ. 
Lúc đó Bạn chứng nghiệm được Sự Thật Chân Đề, giai đoạn 
của tiranaparinnâ trong thiền tuệ vipassana. 


2. THIÊN ĐI 


Trước hết Bạn chọn một khoảng cách tuỳ ý thuận tiện cho việc 
hành trì của Bạn. Có thê là 10 mét hay 15 mét, hay nhẫn đến 
5 mét đường phẳng. Đứng ngay không cử động tại một điểm 
khởi đầu chừng hai phút. Khi Bạn bắt đầu bước, hãy bước thật 
chậm, giống như người không còn một chút năng lực nảo cả. 
Bước thật chậm để Bạn có thể nhận biết và quán xét những 
hoạt động của đối tượng Thân và Tâm. Chắng cần quan tâm là 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 6 


bước theo chân trái hay chân phải vì như thế Bạn sẽ chỉ nhận 
biết cái chân mà không nhận biết sự Sanh Diệt của Tâm và 
Pháp. 

Bạn chỉ cần chú tâm đến các cử động của Thân và Tâm. Khi 
nhấc chân lên Bạn phải biết rõ đang nhắc lên. Khi đặt chân 
xuống Bạn phải biết đang đặt chân xuống. Khi chân nhắc lên 
Bạn cảm thọ chân không, nhiệt độ, trạng thái v.v... Khi đặt 
chân xuống Bạn nhận biết Đất (đại địa). Cái chân không này 
chính là cái chân không của ngoại giới và nội giới. Nó chính 
là Bạn. 

Bạn cũng rỗng tuếch như thế. Cái đại địa này cũng chính là 
Ngoại giới và Nội giới. Bốn yếu tổ đất nước gió lửa ở ngoài 
và ở trong Bạn hợp nhất trong sự quán xét của Bạn. Phiền não 
không thê chen vảo trong tiến trình hành thiền tuệ. 

Bạn nên có ý thức rõ ràng sự khác biệt giữa ĐI Bình Thường và 
Đi Thiền Tuệ. Phải nhận biết và quán xét rõ từng bước và từng 
chuyển động của Thân. Mắt nhìn thăng về phía trước. Đừng 
nhìn bất cứ cái gì chung quanh. Không bước nhanh quá và 
cũng không bước quá chậm. Hãy bước từ từ, chậm rãi, thong 
thả, nhẹ nhàng. 

Hãy nhận biết và quan sát cái cảm xúc (Thọ) đang xảy ra nơi 
Sự chuyên động của Thân, chân và các sự thay đôi của Thân về 
trạng thái, nơi chốn, nhiệt độ, cứng mềm, cao thấp. Hãy chú ý 
từ lúc Bạn tác ý để nhắc chân lên cho tới khi nhận biết đặt chân 
xuống. Sự tác ý thuần thục rất nhanh mà Bạn khó nhận biết lại 
chính là NGHIỆP dẫn Bạn vào trong Sinh Tử Luân Hồi trong 
vô lượng kiếp. Bạn phải ghi nhận sự chuyên động của toàn 
thân, các cảm xúc sensations, chân trái rồi chân mặt. 

Bạn cứ thế quán sát. Liên tục quán xét không để đứt khoảng. 
Không bỏ qua một bước nào mà không nhận biết và quán xét. 
Cho đến khi Bạn đến điểm ngừng cuối. Đứng yên lại ngay chỗ 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 7 


đó chừng 2 phút, quán sát các diễn biến của Thân (Sắc sensations) 
và Tâm (Danh emotions). 
Sau đó Bạn quay người trở lai từ từ và đứng yên chừng 2 phút. 
Cứ như thế đi trong Ï tiếng đồng hồ sau khi Bạn ngồi Thiền. 
Rồi lại tiếp tục ngồi thiền và mang theo tất cả sự quán sát tỉnh 
thức đó vào trong tiến trình ngồi thiền. Thực hành như thế 
Bạn sẽ nhận biết sự chuyền biến của sự nhận diện và quán sát 
(changes of awareness and observation). Sự chuyên động của 
sự nhận biết này gọi là Danh (Tâm Nama) theo thuật ngữ Pali. 
Và sự chuyển động của Thân và chân gọi là Tâm (Sắc Rupa). 
Tuệ do sự nhận biết Danh Sắc này gọi là Tuệ Phân Biệt Danh 
Sắc (Tâm/Thân). Càng thực hành miên mật thì tuệ này càng 
phát sinh và giúp Bạn đói phó dễ dàng với tắm ngọn gió đời. 
Nếu bạn không quen với các thuật ngữ này thì hãy quẳng nó 
luôn đi vì nó cũng chăng ích lợi gì thêm cho việc hành trì của 
Bạn. Trong tiến trình quán sát như thế bạn đang nhận biết và 
quan sát Thân và Tâm tức là Danh Sắc sinh và diệt trong từng 
sát na. Cuối cùng thì chỉ còn lại Danh Sắc Nama và Rupa, Sinh 
và Diệt (Vô Thường). Kiến thức huân tập này sẽ dẫn đến Tuệ 
Vô Thường. 
Đức Phật dạy khi hành trì Thiền Tuệ Đi (walking vipassana 
meditation) Bạn sẽ hưởng được Š hiệu quả do sự kinh hành 
(Thiền Đi) như thế. 

1.Bạn có thể đi một quãng đường xa mà không hè bị mỏi 
mệt. Đức Phật và thánh chúng ngày xưa đi bộ 40 dặm (khoảng 
60 cây số) một ngày đê khất thực và hoăng pháp. Các Ngài đi 
bằng chân đất, đầu trần. 

2.Bạn có thê hành trì Thiền Tuệ mà không cảm thấy chán 
nản. Thay đổi từ Thiền Ngồi đến Thiền Đi, và ngược lại. 

3.Khi Tâm Định thì Thân điều hoà (tứ đại sinh hoạt cân 
bằng) thì bệnh tật sẽ giảm. Kinh nghiệm thực tế và Y Khoa 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 8 


cũng chứng minh thế. Ung Thư là do Nội Thân không điều 
hoà. Tứ Đại điều hoà, thân tâm an lạc thì cơ thể không tiết các 
hoá chất độc tố (thí dụ như adrenaline do xúc động, giận dữ, 
hoặc bất đồng ý) vào trong cơ thê để gây tác hại ngầm lâu dài 
cho chính cơ thể của Bạn. 

4.Bạn có thể ăn ngon và ngủ tốt vì cơ thê có thê tiêu hoá các 
loại thực phẩm do sinh hoạt đúng pháp. Bạn sẽ học thêm Thiền 
Ăn (Eating Meditation) trong những bài sau. Luôn tỉnh giác 
trong khi ăn thì không khởi Bất Như Ý (thọ khổ) hoặc Thọ Lạc 
trong khi ăn. Dịch Vị tiết ra giúp tiêu hoá đễ dàng. 5. Bạn có 
thể tăng thêm khả năng Định do liên tục chú tâm vào các bước 
đi như thế. Thiên Đi nếu huân tập thường xuyên sẽ giúp Bạn 
cảnh giác cân thận không bị ngã trên đường trơn trợt nhất là 
cho những người lớn tuổi. Và hễ Định tăng thì Bạn có thể hành 
trì Thiền Tuệ bất cứ mọi lúc mọi nơi mọi cảnh. 


3. THIÊN ĐỨNG 


Cách này là khó lắm các bạn nhé 
Khi thực hành Thiền Đứng 
(standing meditation), Bạn giữ cho hai chân đứng dạng ra với 
khoảng cách giữa hai chân vừa phải, không rộng quá, không 
chật quá. Vừa ngang với hai vai. Tuỳ theo cơ thể Bạn miễn là 
thoải mái. 
Bạn đặt hai tay theo năm hướng sau đây: (A1 tìm ra hướng thứ 
6 thì tự nhiên nhé) 
1.Hai tay buông thõng theo hai chiều của hai bên thân 
2.Giữ hai tay phía sau lưng, nắm hai tay lại 
3.G1ữ hai tay phía trước bụng, 
xếp hai tay lại 
4.G1ữ hai tay ngay trước ngực 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 9 


băng cách khoanh tay lại 

5.Hai tay chấp chụm lại giơ thắng qua đầu , thành búp sen 
trên cao Các ngón tay xếp theo ý thích. 
Giữ cô thật ngay thắng. Cô không được cong hay cúi xuống vì 
sẽ gây ra bệnh đau cổ về sau. Giữ cho mắt nhìn về phía trước 
hơi cúi xuống đất một chút thôi. Toàn thân giữ cho ngay ngắn 
và thăng. 

Sau khi Bạn giữ sự nhận biết Đứng, Đứng, Đứng, khoảng bốn 
hay năm lần, Bạn hướng Tâm về nơi chót mũi nơi hơi thở ra 
vào. Trong khi thở, không được suy nghĩ gì khác. Nếu Bạn chú 
tâm vào hơi thở ra và vào thì sẽ không có một hơi thở lạc lõng 
đi nơi nào khác (wandering thoughts). Từ từ Bạn sẽ quán các 
cảm thọ (sensations and feelings) từ đỉnh đầu xuống các ngón 
chân và rồi ngược lại. Cứ như thế từ từ quán xét liên tục không 
bỏ sót bất cứ một chỗ nào trên cơ thể Bạn. Vào lúc đó Bạn 
sẽ không còn tham (lobha), sân (dosa) và sĩ (mana) vì chúng 
không còn cơ hội chen vào trong dòng tư tưởng của Bạn trong 
lúc huân tập Thiền nữa. 

Khi Bạn đứng yên hành trì Thiền Đứng như thế trong 15 phút 
thì chân bạn sẽ nóng lên và mỏi. Đừng sợ sẽ bị tĩnh mạch giãn. 
Cái sợ này sẽ làm bạn phân tâm hành trì. Bạn quán sát Cảm 
Thọ và sự tác ý của Bạn. Bạn cảm thấy khó chịu (thọ khổ) từ 
từ tăng. Bạn tác ý muốn bỏ thế đứng (khổ) này đi tìm cảm giác 
khác (lạc). Nhưng Bạn không được chuyên động chân, ngón 
chân, nhón chân lên hay đổi thế đứng. Hoàn toàn giữ yên lặng. 
Sau một thời gian dài thì chân Bạn cứng đơ và cảm giác này 
chuyền xuống từ đầu đến chân. Yên tâm Bạn nhé. Cảm giác 
này chẳng có ảnh hưởng chút xíu nào đến cái sức khoẻ to kềnh 
của thân xác Bạn đâu. Đôi khi thân Bạn bị dao động. Chuyện 
này cũng bình thường. Bạn tiếp tục chú tâm vào sự chuyển 
động của hơi thở RA và VÀO. 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 10 


Cuối cùng của sự quán sát là Bạn sẽ nhận biết là cái Mỏi Đau 
Tê Cứng chỉ là Cảm Thọ, giả huyền không thực. Khi Bạn theo 
đõi và hoà nhập với hơi thở miên mật liên tục thì Cảm Thọ 
Đau Cứng từ từ giảm và cuối cùng sẽ biến mất. Như vậy Bạn 
đã phát triển khả năng quán nhận biết và thẩm thấu sự Sinh 
và Diệt của Cảm Thọ (Vedana Nirodha). Đó mới là mục đích 
chính của sự hành trì Thiền Tuệ và theo đó Tuệ Giác của Bạn 
sẽ phát sinh và tăng trưởng. Bạn có găng thử hành trì Thiền 
Đứng trong nửa tiếng đồng hồ xem sao. 

Sau đó có đứng cho được l tiếng. Càng lâu càng tốt. 

Có một điều xin nhắc nhở các Bạn là Tuệ tăng trưởng đi song 
song với sự hành trì Thiền Tuệ, giống như một đứa bé mới 
sanh muốn lớn nhanh thì phải được ăn nhiều và hoạt động 
nhiều. Nó cần được chăm sóc thường xuyên như trứng mỏng 
dễ vỡ. Nó cần có sự chăm sóc của Bạn để sinh tôn và đủ sức 
lớn. Khi nó đủ sức lớn rồi thì nó sẽ tự đi kiếm ăn khi đói và 
nhảy nhót để chóng lớn. 

Nếu mỗi ngày Bạn bỏ ra 4 tiếng đồng hồ liên tục hành trì miên 
mật (2 tiếng buổi sáng sớm, 2 tiếng buổi tối) thì Tuệ Giác 
sẽ phát sinh và tăng trưởng từ từ. Thông thường trong giai 
đoạn đầu chừng 3 năm (có người quyết tâm miên mật thì chỉ 6 
tháng) là Bạn phải hành trì miên mật thường xuyên cho cái em 
bé Tuệ Năng của Bạn đủ sức lớn sinh tồn và tự Biết sống. Nếu 
không thì nó sẽ bị còi cọt gầy gò và chết yêu. 

Khi bước vào cái Chết mà không Tuệ thì Bạn sẽ sanh vào cảnh 
giới nào nhỉ? Bạn đã bỏ phí cả cuộc đời vào những việc vô ích, 
kiếm tiền, tranh đua, công danh, quyền lực, nhưng khi chết 
Bạn có làm chủ được cái Chết hay không? Bạn có làm chủ con 
đường mà Bạn sẽ phải trải qua Một Mình sau khi chết không? 
Con đường ấy Bạn cô đơn đi một mình, không có chồng vợ, 
con cái, bạn bè, quyền lực, tài sản. Con đường Không có Tuệ 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang II 


Giác sau khi chết là con đường tối tăm, khổ nạn, gió mưa bão 
bùng, vô định mà Bạn sẽ phải đi một mình. 

Lợi ích của Thiền Đứng: Nếu Bạn có thể chuyên tâm luyện 
tập tốt phương pháp này thì cả đời Bạn chẳng bao giờ Bạn 
bị biến chứng mạch máu não stroke, hay bị bại liệt paralysis, 
hoặc bệnh gout. 


4. THIÊN NĂM 


Trước khi hành trì Thiền Nằm, Bạn cần nhận rõ sự khác biệt 
giữa Thiền Nằm và Thiền Ngủ. Thiền Nằm là hành trì Thiền 
Tuệ trong tư thế Nằm. Thiền Ngủ là hành trì Thiền Tuệ trong 
Giác Ngủ, luân chuyển từ sơ thiền (ñrst jana) đến tứ thiền 
(fourth Jana) và ngược lại. Loại Thiền này sẽ được giải thích 
khi Bạn lên lớp cao hơn nhé. Đừng vội nản. Đa phần các loài 
sinh vật bất kê là thông minh đến mức nào nhưng khi Ngủ là 
như Chết (giả). 

Bạn bắt đầu quán xét từ khi tác ý sắp sửa muốn đi năm. Bạn 
nên nhận biết rõ sự tác ý muốn nằm muốn năm muốn nằm. 
Mắt nhìn về cái giường hay cái võng... và thân bắt đầu chuyển 
động thật chậm về hướng cái giường hay cái võng. Lúc này là 
lúc Bạn áp dụng cách 
Thiền Đứng và Thiền Đi. Hãy đứng yên 5 phút tại một chỗ. 
Sau đó quán sát sự tác ý. Niệm Nằm Nằm Năm... Thân bắt đầu 
xoay nhẹ nhàng từ từ về hướng cái giường hay cái võng. Khi 
xoay thân thì nên chú tâm đến sự chuyển động của Thân và 
sự Sanh Diệt của cái sự xoay. Thử xem các cảm giác mệt mỏi, 
muốn nằm còn đó hay không? Chúng sanh ra như thế nào ? 
Chúng có đồng hành Diệt với cái Thân không nhé ? 

Khi mắt hướng về cái giường hay cái võng thì sẽ có cảm xúc 
(emotional feelings). Hãy quán xét cái cảm thọ này nhé (thọ 
lạc hay thọ khổ ?). 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 12 


Bạn hãy đi từ từ như đang hành trì Thiền Đi và đi đến cái 
giường hay cái võng. Tại chỗ này, Bạn đứng yên 2 phút, mắt 
nhìn thật kỹ và quán xét xem kỹ có những cái gì trên giường 
hay võng có được an toàn hay không? Nhận biết cảnh vật và 
tính chất rõ ràng. Từ từ Bạn ngồi xuống cái giường. Lấy hai 
tay chống nơi cái giường và sẽ có cảm giác nơi tay. Và cũng có 
cảm giác nơi Thân khi sự mong mỏi (khát ái) được nằm Sinh 
ra. Bạn nên theo dõi các cảm giác, cảm thọ đó. Theo dõi sự 
Sanh và Diệt của các chuỗi cảm thọ đó. 

Bạn từ từ và nhẹ nhàng đặt cái Thân xuống giường. Tuyệt 
đối phải chậm rãi nhẹ nhàng và tỉnh giác. Khi đặt Thân xuống 
giường thì luôn theo dõi cảm thọ của Thân. Cảm giác khoan 
khoái (lạc) sinh ra và khi nằm xuống hoàn toàn trên giường thì 
cảm giác khoan khoái chấm dứt (Sinh và Diệt). Bạn nằm như 
bình thường, hai tay Cứ để tự nhiên thoải THÁI. 

Nôn nhớ, trong tiến trình từ lúc tác ý muốn nằm cho đến lúc 
nằm trên giường hay võng sẽ tốn khoảng 10 phút hành trì 
Thiền Nằm (Laying Down Meditation). Bạn luôn chú tâm nơi 
các cảm thọ sinh diệt của Thân và luôn chú tâm vào hơi thở 
nơi chót mũi. Tâm của Bạn sẽ nhảy chuyền từ chót mũi đến 
thân, mông, lưng. Nhưng đừng lo. Khi Bạn thuần thục thì Bạn 
chỉ còn biết hơi thở nơi chót mũi và sự sinh diệt cuả cảm thọ 
mà thôi. 

Bạn có thể thay đổi thế nằm, từ nằm nghiêng bên trái sang 
bên phải. Có nhiều truyền thuyết là đức Phật nằm nghiêng bên 
tay phải vì trái tim nghiêng bên phải. Dù chưa có bằng chứng 
là vì lý do khoa học này mà đức Phật nằm bên phải như thế 
hay không ? Hay là Ngài nằm nghiêng phía bên nào từ 2600 
năm xưa ? Bạn cũng không nên quan tâm lắm. Nhiều vị Thánh 
Tăng vẫn chứng A La Hán dù các Ngài nằm, ngồi đủ kiểu. Khi 
hành giả không còn Tham, Sân, S1 nữa thì Phật gọi vị đó là Bà 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang l3 


La Môn, việc lớn đã xong, phạm hạnh đã tròn, khát ái đã diệt, 
sanh tử đã tận. 

Khi Bạn hành trì thiền năm nên luôn luôn quán xét hơi thở ra 
vào và sự cảm thọ của Thân. Lúc mới nằm thì Thân sẽ cảm 
thấy sung sướng dễ chịu. Nhưng nằm một lúc thì Bạn lai tác ý 
muốn thay đổi vị thế của cách nằm. Cái tê, mỏi (thọ khổ) sinh 
ra. Bạn tiếp tục nhận biết theo dõi cái cảm thọ nảy và sự sinh 
diệt của nó trong khi đó vẫn không rời hơi thở nơi đầu chót 
mũi (hay sự phông xẹp của cái bụng). Khi Bạn chú ý kỹ thì tức 
là Bạn đang hành trì thiền định Samadhi (concentration) và 
sẽ cảm nhận được sự Vô Thường của các hiện tượng, của cái 
Thân và của cái kiến thức nhận biết. 

Đức Phật dạy có 5 yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công 
của Thiền Tuệ. 

Thứ nhất, Bạn phải có niềm tin bất động (saddhabalam power 
of faith). Bạn phải tin rằng Bạn (chính Bạn) có khả năng hành 
trì được. Đừng mong chờ một vị thần nào hay vị Thầy nào ban 
cho Bạn cái năng lực này, cái trí tuệ này. 

Thứ hai, Bạn phải nỗ lực, không dễ duôi làm biếng (variyabalam 
power of energy). Nỗ lực thường xuyên và liên tục giống như 
cọ hai thanh củi khô vào nhau để tìm lửa. Thường Xuyên và 
Liên Tục. 

Thứ ba, Bạn phải tỉnh giác nhận biết rõ và quán xét mỗi khi 
có hiện tượng Sinh và Diệt (satibalam power of mindfulness). 
Tỉnh Giác luôn luôn, không thê có một phút lơ là. Giống như 
xem sự tái sinh là một sự thống khổ của cả đời mình. Bạn sẽ ra 
đi một mình, cô đơn trong đêm tối bão bùng gió lạnh và không 
có ai giúp bạn, cũng không có phương tiện nào chỉ đường cho 
Bạn. Thứ tư, Bạn phải tập trung để có Định (samadhibalam 
power of concentration). Không để tâm mình chạy theo cảnh. 
Khi Định sanh thì biết Định vừa sanh. Khi Định diệt thì biết 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 14 


Định vừa diệt. Phải nhận biết ngay lập tức kẻo chúng nó chạy 
mất. 

Thứ năm, Bạn phải có trí tuệ cương quyết xâm nhập đối tượng 
để quán xét (pannabalam pOWeT of wisdom). Phải nhận biết 
đối tượng và đi sâu vào bản chất của đối tượng. Bạn có trí tuệ. 
Đúng như thế. Chúng Sanh ai cũng có Phật tánh, nhưng vì Nghiệp 
Thức che mờ mà con chó ăn phân và con người ăn cơm. Cơm 
hay phân cũng chỉ là tứ đại. Khác nhau ở chỗ nào? Cho nên 
Bạn phải phát triển trí tuệ bằng cách nhận biết, nắm bắt, xâm 
nhập đối tượng giống như chăm sóc một đứa con sanh non 
thiếu tháng. 

Khi năm cái năng lực này tăng trưởng thì Chánh Kiến phát 
sinh và Bạn đã đến gần cánh cửa của Niết Bàn rồi đó. 


5. THIÊN ĂN, THIÊN UỎNG, THIÊN TẮM, THIÊN TOILET 


Các hành động hằng ngày đều có sự tác ý một cách thuần thục 
và nhanh đến nỗi Bạn không thể nhận ra chúng nếu Bạn lơ 
đăng một chút. Chính những cái tác ý không như lý này sẽ 
duyên cho Nghiệp và dẫn Bạn vào sinh tử trong vô lượng kiếp. 


THIÊN ñN 

Từ khi bắt đầu tác ý muốn ăn 

Bạn phải nhận biết sự hiện diện của sự tác ý này. Niệm Ăn 
Ăn Ăn. Dùng “Thiền Đi” đến chỗ ngồi. Chú tâm nhìn vào chỗ 
ngồi. Thiền Đứng. Khi mắt nhìn vào chỗ ngồi quán xem Tâm 
có chuyền động không? Tâm có khởi ý muốn nhìn các thức ăn 
hay không ? Nếu có thì đó chính là Tâm Tham sinh khởi. Nhìn 
xem chỗ ngồi có an toàn có đúng không ? Sau đó từ từ chuyên 
thân ngồi xuống nhẹ nhàng, thật chậm rãi cho đúng chỗ ngồi. 
Quán sát sự chuyển động của Thân và Tâm cho tới khi ngồi 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 15 


ngay ngắn yên tại chỗ. 

Tới lúc này Bạn hãy nhìn vào bàn ăn và thức ăn. Quán xét cái 
Tâm khi đối diện các món ăn, từ màu sắc, mùi vị, kế cả thọ, 
tưởng sinh ra đo thói quen ăn hằng ngày. Khi mắt bắt đầu chọn 
thức ăn, quán xét sự tác ý, sự chuyển động của tay, sự lấy đồ 
ăn, và đưa vào miệng, sự nhai, biết rõ thức ăn cứng mềm, hãy 
nhai thức ăn thật kỹ và ghi nhận cảm thọ khi nhai như thế, khi 
đưa thức ăn vào lưỡi va chạm hãy quán sát cái vị cay, đăng, 
ngọt... tại lưỡi, biết rõ các vị, khi nuốt thì nhận biết rõ đang 
nuốt. Từ từ nuốt kẻo mắc kẹt nơi cuống họng thì xấu hồ lắm 
nhé. Sau khi nuốt hết hãy đưa thêm miếng ăn nữa vào miệng, 
Phật dạy như thế, Bạn nên cần trọng. Chỉ đưa thêm một miếng 
ăn nữa vào miệng khi nào trong miệng không còn một miếng 
thức ăn nào. Có nghĩa là nuốt hết miếng này rồi hãy múc thêm 
miếng kia. Phật dạy đó là cách chế ngự và kiểm soát Tâm 
Tham. Cắn nhằm một hột sạn có thê khiến Bạn bực mình. Đó 
chính là Tâm Sân; cơ hội tốt cho Bạn quán sát nhé. 

Cứ như thế bạn thong thả dùng hết bữa ăn cho tới khi nhận 
biết bao tử bạn vừa khoảng 3/4 ngày thường. Không nên quá 
no vì thức ăn ngon. Thân sẽ bị bệnh và sẽ không hành trì Thiền 
tốt sau bữa ăn. Trong khi ăn chỉ chú ý đến thức ăn và cái nhai 
nuốt. Quán xét Tâm sanh diệt ra sao nhé. Tâm Tham Sân và Si 
thường hay xảy ra liên tục ngày trong bữa ăn. 


THIÊN UỐNG 

Khi Bạn xong bữa ăn hãy nhìn và quán xét cái chén, cái bát, 
chỗ ăn trước khi thực hành thiền uống. Bạn uống nước chậm 
rãi, thật chậm. Hãy ngậm nước trong miệng khoảng 30 giây để 
cho nước miếng thâm vào nước uống (saliva) tốt cho sự tiêu 
hoá. Trong tiến trình uống nước hãy quán xem cái Tâm ra sao ? 
Nóng lạnh biết rõ. Mùi vị biết rõ. Nhận Biết và Quán Sát từ lúc 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang l6 


tác ý uống đến lúc uống hoàn tất. Như thế gọi là Thiền Uống. 


THIÊN TM 

Hãy quán sát cần thận từ lúc tác ý muốn đi tắm. Quán luôn sự 
sanh diệt của sự tác ý. Chuẩn bị áo, quần, khăn tắm, xà bông, 
và các thứ cần thiết trước khi tắm. Trong tiến trình chuẩn bị, 
hãy luôn quán sát Tâm Sinh Diệt theo hơi thở Ra Vào. Hãy 
quán từ lúc có tác ý cho đến khi tắm . 

Khi tắm thì có nước rớt trên cơ thể (Xúc) thì luôn luôn sinh ra 
Thọ. Hãy quán liên tục cái Thọ này, nó sinh ra lúc nào 2? diệt 
lúc nào ? cường độ ? Thọ Lạc hay thọ Khổ ? Các hành động 
trong khi tắm đều có Thọ sinh diệt. Hãy bám sát chúng như 
bám sát đứa con sanh non thiếu tháng của mình. Năm bắt, quán 
sát các cảm thọ phát sinh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận biết cả 
tỷ tỷ cái cảm thọ sinh ra chỉ trong một vài phút tắm. Khi bạn 
kỳ cọ thân một cách chậm rãi liền có xúc chạm thì có Cảm Thọ 
phát sinh. Bạn nên quán ngay Thọ lập tức. Chúng đến đi rất 
nhanh chóng. 

Trong khi tăm Bạn nên luôn luôn quản 32 thể trược của thân, 
máu, mủ, phân, nước tiêu, mô hôi, nước rãi, đờm..... Khi rời 
phòng tắm cũng phải dùng mắt (thiền đứng) quán sắt xem tình 
trạng ngăn nắp của phòng tăm ra sao ? Tiến trình này cần được 
làm chậm rãi. Nhiều người già yếu hoặc bệnh bị chết trong 
phòng tắm vì vội vã, khi thân nhiệt chưa phù hợp nhiệt độ 
trước và sau khi tắm sinh ra đột biến. Y học khuyên nên tắm 
lúc khí hậu nóng tốt tức là khoảng trưa, từ khoảng 10 giờ sáng 
đến 4 giờ chiều. Tuỳ Bạn. 


THIÊN TOILET 
Thói thường khi vảo toilet, Bạn có cảm giác như cân phải trút 
bỏ một cái gì bât đặc dĩ. Như thê Bạn có tâm trạng không ưa 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang l7 


thích (thọ khổ). 
Loại này hơi vi tế và áp dụng hằng ngày. Thiền Tuệ có thể áp 
dụng tốt trong tiến trình sinh hoạt toilet. Bạn cần nhận biết và 
quán sát Thân và Tâm từ khi bắt đầu tác ý muốn đi toilet. 
Đi về hướng có toilet (thiền tuệ). (Thiền đứng) nhìn vào toilet 
(mắt nhìn Xúc sẽ có Thọ) quán sát kỹ hiện trạng của toilet. 
Ngôi xuống toilet cần thận và thật chậm rãi (thiền ngồi). Khi 
có sự chuyển động của Thân từ ruột non xuống ruột già đều 
nhận biết rõ các cảm xúc (cảm thọ lạc hay khổ tuỳ theo). Ghi 
nhận cảm thọ và biết rõ tính chất của Thọ cho đến khi xong 
toilet và đứng dậy một cách chậm rãi. 

Luôn luôn hành trì như vậy thì 
Bạn sẽ có cái nhận biết và hiểu rõ về 32 thể trược của Thân và 
quá trình sinh diệt của Tâm. Những cái gì ăn vào có cảm giác 
vui, ngon, khoan khoái nơi miệng thì nay nó chuyên hoá ra 
phân, cũng có mùi, sắc, vị... Nhưng Tâm của Bạn chuyền hoá 
như thế nào khi ăn và khi đi toilet ? Giống hay khác nhỉ ? Chớ 
nói chúng khác nhau nhé. Thọ Lạc giông nhau, phải không 
Bạn? Cái Lạc này cũng sinh diệt nhanh chóng. Hiểu rõ như 
thế là Bạn có Định. Sự nhận biết và quán xét về Sinh Diệt của 
Tâm giúp Bạn tăng trưởng cái Tuệ Quán về Vô Thường. Biết 
rõ Vô Thường thì Bạn sẽ thê nhập luôn Vô Ngã. 


6. THIÊN LÁI XE 

Khi huân tập Thiền lái xe thì Bạn áp dụng cả Thiền Đứng, 
Thiền Đi, Thiền Ngồi. 

Trước khi tác ý lái xe thì Bạn huân tập Thiền Đi để đi đến chỗ 
để xe. Tỉnh giác nhé. Trước khi đi nên tỉnh giác chậm rãi kiểm 
soát các thứ cần mang theo. Khi đi đến chỗ để xe hãy đứng lại 
I phút thực hành Thiền Đứng. Nhân diện xe, vị trí, tính chất 
của xe. Khi bắt đầu ngồi lên xe thì kiểm tra cái thắng, ghế ngồi, 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 18 


tay lái, đèn, bánh xe, kính chiếu hậu và các thứ an toàn trước 
khi nỗ máy xe. 

Khi ngồi trên xe thì nên áp dụng Thiền Ngồi. Nhận biết và 
Quán chiếu các cử động của Thân và xem xét các nhu cầu 
cần cho lái xe đã có sẵn sàng như nón bảo hiểm, áo mưa, vân 
vân... Bây giờ Bạn bắt đầu thực tập Thiên lái xe. Hãy chú tâm 
vào con đường trứơc mặt, các chướng ngại, nguy hiểm. Không 
nên lo lắng về nơi điểm đến và giờ phải đến vì như thế Tâm 
Bạn sẽ lăng xăng. Chỉ chú ý lái xe và giữ được sự chú tâm vào 
hơi thở. Cố gắng không rời đề mục là hơi thở. Khi lái xe thì 5 
căn sẽ hoạt động mạnh đòi hỏi sự chú tâm ghi nhận các diễn 
biến xảy ra ngay tại lúc và tại chỗ. Đôi khi lúc Bạn mới tập thì 
Tâm sẽ lang thang. Nhưng vì đang huân tập nên Bạn sẽ tỉnh 
giác chú tâm đến hiện tại. 

Cứ thế Bạn sẽ lái xe trong chánh niệm tỉnh giác. Giảm thiểu 
cơ hội tai nạn. Và Tuệ nhận biết các chuyển động của Thân và 
Tâm từng sát na từ từ phát triển. Sự tích luỹ của sát na Tuệ sẽ 
giúp Bạn tiến đến Tuệ Giải Thoát. 


7. THIÊN NÂU ĂN 

Vì thiền là Tỉnh giác cho nên nếu áp dụng vào nấu ăn thì rất lợi 
lạc cho người nấu cũng như cho người ăn. 

Trước khi nâu ăn Bạn nên ngồi Thiền tâm từ chừng 30 phút 
cho những lăng xăng của thân và tâm được lắng động và đồng 
thời cho những món ăn đem lại sức khoẻ và an vui cho người 
ăn.. 

Khi bắt đầu chuẩn bị nấu, bạn nên chú tâm vào sự chuẩn bị 
những vật liệu cho món ăn. Món ăn cần phải tinh khiết, sạch 
sẽ và có chứa năng lượng Từ (yêu thương). Hãy rửa những 
vật liệu một cách kỹ lưỡng. Luôn luôn đem tâm Từ hướng vào 
những vật liệu này. Nhất là khi xử dụng dao kéo trong việc 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 19 


nấu ăn. Luôn luôn hướng tâm Từ vào những món ăn xử dụng 

đao kéo. 

Khi nẫu chiên xào các món ăn nên tránh nêm nhiều gia bị bột 

ngọt hoá chất có thể gây tác hại cho người dùng. Các thức ăn 

nên nấu cần thận. Chú tâm vào mắt, tai khi đối diện với các 

thức ăn và mùi vị. Luôn luôn có tác ý trước khi hành động. 
Các thức ăn đã nấu nên đựng trong các tô chén sành, không 

nên để lâu trong các dụng cụ kim khí. 

Bạn nên chuẩn bị thức ăn và chế biến nâu thành phẩm như là 

Bạn đang cúng dường một vị Phật. Tâm Bạn là Tâm Phật đầy 

từ ái, hoan hỷ. 

Như thế Bạn được rất nhiều thiện phước và người ăn cũng có 

sức khoẻ và phước lành do tâm Từ của Bạn. 

Đừng quên hồi hướng các phước lành do sự nâu nướng thanh 

tịnh của Bạn cho chư Thiên và thân bằng quyến thuộc Bạn nhé. 


CHÚC BẠN TỈNH GIÁC, TINH TÂN, 
SÓNG AN VUI, CHẾT GIẢI THOÁT 


Thiên Tuệ trong đời thường Trang 20 


THIÊN TUỆ TRŨN6 ĐI THƯỜNG 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh Lộ 7, Áp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện 
Củ Chi, Saigon 
Website : www.fuetam.info 
Facebook: tuệ tâm thiền thư quán 
Email: tuetamthien(huquan(2yahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


